NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM 


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 


HOÀNG LONG (Chủ biên) - LÊ MINH CHÂU - HOÀNG LẦN 
LÊ ĐỨC SANG - NGUYÊN HOÀNH THÔNG - LÊ ANH TUẤN 


ẨM NHẠC /j 


(Tái bản lần thứ mười ba) 


NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM 


Bản quyền thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam — Bộ Giáo dục và Đào †ạo. 
02 - 2018/CXBIPH/139 - 932/GD Mã số : IH406T8 


¿TIT= ÔN TẬP 3 BÀI HÁT VÀ KÍ HIỆU GHI NHẠC 
=ÍÍ ĐÃ HỌC Ở LỚP 3 


1. Ôn tập 3 bài hát 
— Quốc ca Việt Nam 
— Bài ca đi học 


— Cùng múa hát dưới trăng 


2. Ôn tập kí hiệu ghi nhạc 
— Khuông nhạc : 


— Khoá Son : ộ 


Khoá Son đặt ở đầu khuông nhạc, bắt đầu từ dòng nhạc thứ 2. 


k 


— Tên nốt nhạc : Đô — Rê — Mi — Pha — Son — La - §¡. 


Đô Rê Mi Pha Son La Sỉ 


— Hình nốt nhạc : 
HC : ) ì 


Nốt trắng Nốtđen Nốtmóc đơn Dấu lặng đen 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Gọi tên các nốt nhạc trên khuông sau đây (tên nốt và hình nốt) : 


+... 


2. Viết lên khuông nhạc có khoá Son các nốt nhạc sau : 
— Đô, Rê, Mi với hình nốt đen. 
— Pha, Son, La với hình nốt trắng. 


=MIi, Son, La, Si với hình nốt móc đơn. 


-fồ HỌC HÁT : 
tTIẾT: BÀI EM YÊU HOÀ BÌNH 


'Eim yêu fioà bànf 


Tươi vui — Vừa phải Nhạc và lời : NGUYÊN ĐỨC TOÀN 
} e—® À 
L2 bÍ mi "—z =ø—-ˆ ”„—”—z 

y F—P 


Em yêu hoà bình yêu đất nước Việt Nam, yêu 
— 


——m EE R——r=——=— 
ám TK. --rẽẽẽrr... 


từng gốc ủa bờ tre đường làng Em yên xóm 


:—== ==E—_- 
nơi 


, 
¡ mà cm khôn lớn. Yêu những mái trường rộn 


§' ST? ——= 


lời ca. Em yêu dòng sông hai bên 


se =====.=.=.= 


bờ xanh thắm, dòng nước êm trôi lẵng đọng phà 


k — 7— ..—.=eL 
=—=—=- -—=— 
sa Em yêu cánh đổng thơm mài hương lúa, giữa 
] — 
„ _= = 
“si 


đám mây vàng có đàn cò trắng bay xa. 


Một cuộc sống hoà bình, yên vui và hạnh phúc là niểm mong ước của mọi 
người trên Trái Đất. Các bạn nhỏ của chúng ta đều mong muốn như vậy. 
Bài hát Em yêu hoà bình của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn đã nói lên tình cảm 
và lòng khát khao đó của các em. 

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Em hãy kể tên một vài bài hát viết về chủ đề hoà bình. 
2. Học thuộc bài hát #m yêu hoà bình. 


đTIẾC 


1. Ôn tập bài hát : Em yêu hoà bình 
~ Tập thể hát, cá nhân hát. 
— Chia thành các nhóm hát đối đáp. 


ÔN TẬP BÀI HÁT : EM YÊU !iOÀ BÌNH 
BÀI TẬP CAO ĐỘ VÀ TIẾT TẤU 


2. Bài tập cao độ và tiết tấu 
a) VỊ trí các nốt Đô, Mi, Son, La trên khuông nhạc 


-° k5 


ẦẮ = 


Đô Mi Son La 
b) Luyện tập tiết tấu 


Jjủad #jdd£ dd 


e) Luyện tập cao độ và tiết tấu 


e- Kả ° ø e ® Kả 


==—==== E==—=== 


^ 


¿trị 


19 FC CÀ 2 Kn 
Bạn ơi lắng ng 


Tha thiết. hôn nhiên 


Dân ca Bana 


Sưu tâm, dịch lời : TÔ NGỌC THANH 


HỌC HÁT : BÀI BẠN ƠI LẮNG NGHE 
KỂ CHUYỆN ÂM NHẠC 


si E=. FIES= =ẽ====.=. 
y—p——* Y y—ỳ—Y—* 
Hỡi bạn ơi cùng nhau lắng nghe. Tiếng dòng suối ngoài 
Hỗi bạn ơi dừng chân chút đi. Có nhìn thấy đần 
s Bì Eì 7 Eì ¬ se —x ¬ e —# ki 
xa thì thào. Tiếng đàn cá vì đùa đáy cát. 
chim câu xanh. Cánh gọi nắng bay về rấy lúa. 
“=—= z—¬+—3 ] 
Tiếng làn sóng — trôi xuôi — ào ào. 
Lúa mừng nắng lúa reo rỉ rào. 


Bài hát Bạn ơi lắng nghe là dân ca dân tộc Ba-na, một trong những dân 
tộc ít người ở miền đất Tây Nguyên. Bài hát như gợi nên một bức tranh tươi 


đẹp về miền đất này. 


Kể chuyện âm nhạc 
TIẾNG HÁT ĐÀO THỊ HUỆ 


Ngày xưa, ở thôn Đào Đặng, xã Trung Nghĩa, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên 
có cô Đào Thị Huệ hát rất hay, nổi tiếng một vùng. Tiếng hát mượt mà như 
tơ lụa, trong trẻo, ngọt ngào như tiếng suối của cô đã từng đem lại niềm vui, 
hạnh phúc cho dân làng. 


Năm ấy, giặc Minh tràn 
sang xâm chiếm nước ta, 
chúng kéo đến lập đồn trại 
nơi cô ở. Chúng cướp bóc, 
tàn sát dân làng rất đã man. 
Nam thanh niên phải trốn đi 
hết. Còn lại đản bà và con 
gái, bọn giặc bắt họ vào đồn 
để hầu hạ chúng. Dưới ngọn 
roi của giặc, Đào Thị Huệ đã 
phải thường xuyên lao động 
cực nhọc, không những thế 
còn phải ca hát cho chúng nghe. Lòng cô vô cùng căm giận, nhưng không 


có cách nào khác, cô đành nghiến răng chịu đựng và tự nhủ sẽ dùng tiếng 
hát của mình để tạo cơ hội trả thù cho quê hương, làng xóm. 


Chẳng bao lâu. tiếng hát quyến rũ của Đào Thị Huê đã cảm hoá bọn giặc, 
làm cho chúng sỉ mê. Rồi từ yêu thích đến chỗ tin cậy, chúng đã cho cô được 
làm một nhiệm vụ đặc biệt, đó là tối tối đi thất dây miệng những túi vải 
chống muỗi mà chúng vẫn thường chui vào nằm ngủ, để rồi sáng hôm sau 
cô lại cởi túi cho chúng chui ra. 

Thời cơ đã đến, Huệ tìm cách đưa mấy thanh niên trai làng vào đồn. Ban 
ngảy, cô gần gũi bọn giặc, hát và chuốc rượu cho chúng uống say mềm. Ban 
đêm, cô cùng mấy anh trai làng khênh từng chiếc túi ngủ có những tên giặc 
say khướt ném dần xuống dòng sông cạnh đồn cho trôi mất xác. 


§ 


Cuộc chiến đấu thầm lặng kéo dài ngày này qua ngày khác cho tới khi tên 
chỉ huy phát hiện ra số quân của chúng bị hao hụt khá nhiều. Nó không hiểu 
vì sao nên vô cùng lo sợ. Nó ngờ rằng có quỷ thần ám hại nên tức tốc ra lệnh 
cho quân rút hết khỏi làng. 

Khi cô Đào Thị Huệ mất, nhân dân ở đây đã lập đền thờ để ghi nhớ công 
ơn người con gái đã đem tiếng hát góp phần giải phóng quê hương mình. 
Và cũng từ đây thôn này được đổi tên là thôn Đào. 

Theo Văn Nhân, sách Hát - Nhạc 4, 1994 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Em hãy kể tên một vài bài hát viết về Tây Nguyên. 
2. Học thuộc bài hát Bạn ơi lắng nghe và tập thể hiện tình cảm của bài. 


TIẾT ÔN TẬP BÀI HÁT : BẠN ƠI LẮNG NGHE : 
$TIT: GIỚI THIỆU HÌNH NỐT TRẮNG. BÀI TẬP TIẾT TẤU 


1. Ôn tập bài hát : Bạn ơi lắng nghe 
— Trình bày bài hát theo nhóm và cá nhân. 
~ Tập thể hiện động tác phụ hoạ. 


8z dg-4 


2. Giới thiệu hình nốt trắng 


3. Bài tập tiết tấu 


#1JJ111)4l114124144134121 
2)}))]132 41222212] 


TIẾT TẬP ĐỌC NHẠC : TĐN SỐ 1 
GIỚI THIỆU MỘT VÀI NHẠC CỤ DÂN TỘC 


1. Tập đọc nhạc 
— Luyện tập cao độ : 


LH 


= = =—== 5 


~— Luyện tập tiết tấu : 


“du 4dlä14|l 


TĐN SỐ 1 :Š27! A SØn 


2. Giới thiệu một vài nhạc cụ dân tộc 


Đàn nhị Đàn tam Đàn tứ Đàn tì bà 


Đàn nhị (có 2 dây), đàn tam (có 3 dây), đàn tứ (có 4 dây), đàn tì bà (có 4 dây). 
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Đọc nhạc, hát lời và gõ đệm theo nhịp bài TĐN số I. 
2. Tập chép nhạc bài TĐÐN số I. 


II 


TẾT" ÔN TẬP 2 BÀI HÁT : 
t†TIẾT: EM YÊU HOÀ BÌNH, BẠN ƠI LẮNG NGHE 
ÔN TẬP TĐN SỐ 1 


1. Ôn tập bài hát : Em yêu hoà bình 
~ Trình bày bài hát bằng hình thức đơn ca, song ca, tốp ca. 
— Hát kết hợp vận động phụ hoạ. 


2. Ôn tập bài hát : Bựn ơi lắng nghe 
— Hát tập thể, nhóm, cá nhân. 

— Tập biểu diễn trước lớp. 

3. Ôn tập TĐN số 1 

— Ôn tập cao độ. 


: -'@ồ HỌC HÁT : 
$TIẾ: BÀI TRÊN NGỰA TA PHI NHANH 
Trên ngựa ta pÏù nam 


Vui, rộn rã Nhạc và lời : PHONG NHÀ 


* Ầ ƒ†— ƒ†— m—— 
TH? =.. — 
Trên đường gập ghênh ngựa 
"“——= 
® Lai e La s——< 
c> 
phi nhanh nhanh nhanh nhanh Trên đường sắp 
{ 
—“ 
ghồnh ngựa phi nhanh nhanh nhanh nhanh — Vó 
ẳ : - : hì 
câu — nhẹ tênh — lắc lự nhịp — nhàng. Biển 


#= |— 
á SH =m==.——- 


bạc rừng vàng đồng xanh mở rộng bao la — Ta 
1] 


g ° = 
phi khấp chốn thăm các bạn bè yêu mến. Tổ 


( 


8 e 8 e 
quốc mẹ hiển chấp cảnh cho toàn Đội ta phì nhanh nhanh 
s= @—#®—® tr £t £- t #——@—® #t 

———- =- ———. 
nhanh. Ta phí nhanh nhanh nhanh nhanh. Ta phí nhanh nhanh nhanh 
@-e.—# 8—® e ni e 
: —= Ì 
nhanh. Ta phi nhanh nhanh nhanh nhanh. 


13 


Với âm điệu rộn rã, vui tươi, tiết tấu sôi nổi, bài hát Trên ngựa ta phi 
nhanh của nhạc sĩ Phong Nhã gợi lên hình ảnh những em bé đang phi ngựa 
băng qua núi đồi, sông suối, hiên ngang vượt lên phía trước. 


Bài đọc thêm 
NĂNG KHIẾU KÌ DIỆU CỦA LOÀI CHIM 


Từ lâu, con người đã biết âm nhạc có sự tác động tích cực về mặt sinh lí 
tới một số giống vật. Ở loài vật có cánh, chúng ta không ngớt lời ca ngợi 
tiếng gáy “động đến trời đất” của gà trống, tiếng hót muôn màu muôn vẻ của 
sơn ca, hoạ mi, khả năng bắt chước tiếng người của vẹt, sáo,... Nhưng không 
ít người cho rằng, đó chỉ hoàn toàn là vấn đề bản năng, chứ chưa là năng 
khiếu âm nhạc được. Trước kia, tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng mấy sự kiện 
kể sau đây đã mở trong tôi một hướng suy nghĩ khác : 

1. Khoảng vài năm nay, có con gà trống ở vườn nhà tôi hằng ngày đã gáy 
lên một nét nhạc thú vị. Tôi chú ý và xướng âm dễ dàng thành nốt nhạc : 
Mi - La - Đố - La - Mi. So sánh vào đàn pi-anô nhà tôi thì khớp như in. 
Điều đó khẳng định gà nhà nghe trẻ con học đàn pi-a-nô và xướng âm theo 
đàn hằng ngày, nên đã bắt đúng giọng của cây đàn. 


14 


2. Sau đó ít lâu, một con chỉm đến hót, nó đậu cao quá nhưng nghe nó hót 
một nét đứt khoát từng tiếng có thể xướng lên rõ ràng là : Rê - Mi - 
Pha (thăng) — Son — La. Thử vào đàn pi-anô lại rất đúng. 

Như vậy có nghĩa là : gà trống và con chỉm lạ kể trên đều nghe đàn của 
nhà tôi nên đã hót theo giọng của đàn đó. 

Theo Lê Yên — Tạp chí Âm nhạc 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Em hãy kể tên một vài bài hát của nhạc sĩ Phong Nhã. 
2. Học thuộc bài hát Trên ngựa ta phi nhanh. 


15 


ÔN TẬP BÀI HÁT : TRÊN NGỰA TA PHI NHANH 
TẬP ĐỌC NHẠC : TĐN SỐ 2 


1. Ôn tập bài hát : Trên ngựa ta phi nhanh 
~ Trình bày bài hát bằng hình thức đơn ca, song ca, tốp ca. 
~ Hát kết hợp vận động phụ hoạ. 


2. Tập đọc nhạc 
— Luyện tập cao độ : 


$4——= : : : 


— Luyện tập tiết tấu : 


(2 .J12)12J12Ì 


= 


TĐN SỐ2: /VẴHØ 0ä/Ø 


Đàn bướn bay lượn trong nắng vòng. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Tập đọc nhạc, hát lời và kết hợp gð đệm theo nhịp bài TĐN số 2. 
2. Tập chép nhạc bài TĐN số 2. 


— HỌC HÁT : 
¿TIẾT-Í BÀI KHĂN QUÀNG THẮM MÃI VAI EM 


“Qgiăn quàng tắm Immãi oai em 


Nhịp nhàng — V nỉ tươi Nhạc và lời :NGÔ NGỌC BÁU 


Khi trông phươn đông vừa hé ánh dương. 

(Em reo vang muốn lời ca sống tươi, 
h \ 
s2 z ¬ =) s“——°z SE= = z = 


Khăn quàng trên vai chúng em tới trường Em yêu khăn 
Lao động kiến thiết chúng cmxáy đời. Tương lai em 


==. «—"*—h—z 


em càng gắng học hành. Sao cho xứng cháu Bác 


như ngàn đoá hoa tưới. Nó trong ánh nắng tưng 
. @ 


——— 's—=_— = 
Hảồ Chí Minh. Nhìn bao khăn thắm tươi, lòng ngập 
bừng sớm — mái. 

= e 


Y 


bao sướng  vưỉ. Hát vang lên chào đón — tương 


s=——-—“**z 


mi 


8 ˆ „ L¿ 
_ = „ 


s 2 =E—=== 


S°. lẠ 
lai. Màu khăn tưới nhắc em, học tập 
II 


P f 
luôn gắng siêng làm sao cho khăn quàng . mấi vai 


em. Em reo vang... 


Bài hát Khăn quàng thắm mãi vai em với tính chất nhịp nhàng, vui tươi, 
thể hiện niềm vui sướng, tự hảo của các em thiếu nhi được mang trên vai 
chiếc khăn quàng tươi thắm. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Hãy nói cảm nhận của em về bài hát Khăn quàng thắm mãi vai em. 
2. Học thuộc bài hát Khăn quàng thắm mãi vai em. 


19 


: TIẾT-| ÔN TẬP BÀI HÁT : ` 
= KHĂN QUÀNG THẤM MAI, VAI EM 
TẬP ĐỌC NHẠC : TĐN SỐ 3 
1. Ôn tập bài hát : K hăn quàng thắm mãi vai em 
— Học thuộc bài hát. 
— Hát đúng giai điệu, lời ca và tập diễn cảm. 
2. Tập đọc nhạc 
— Luyện tập cao độ : 


ề - ơ lư = = 


?JJ1JJ1J1J11J1121 


TĐN Số3: Cừng bước đều 
Nhạc và lời : PHẠM KIM 


1 “ b4 z 
Cùng bước đểu bước vui chúng — ra 
$ ===) 
- ø k - - 
cùng — nhau tiến. Cùng bước đêu bước 
† † 
k ° E H s 
vui chúng - ta cùng lên đường. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. So sánh 6 nhịp đầu và 6 nhịp sau có điểm nào giống và khác nhau. 
2. Tập chép bài TĐN số 3. 
20 


TIẾT Học Hát : BÀI cò LẢ 


Cò hả 


Vừa phải — Phóng khoáng Dân ca đồng ằng Bắc Bộ 
: F” ——Í 
: la? „- m- „ 
. “@ ®Ầ ®Ầ ng ` «®¬ 


Ỷ 
Con cò, cò bay lả lả bay la Bay 


== 
đồng. Tình tính tang tang — tính tình. Ơi bạn 


—===- 


+ = 
rằng ơi bạn ơi rằng có biết biết hay 
T —¬ =— == 
—===--.—=.----=- 
s = 
chăng. Rằng có nhớ, — nhớ hay — chăng ? 


Cô ld là một điệu dân ca rất phổ biến ở nhiều tỉnh đồng bằng Bắc Bộ. 
Nhân dân đã dựa theo câu thơ lục bát để sáng tác thành bài ca này. Tính chất 
của bài hát vui tươi, trong sáng, thể hiện tính thân lạc quan của người nông 
dân trong lao động sản xuất. Khi hát, phần đầu do một người hát, phần sau 
tất cả cùng hát. 

Nghe nhạc 

Nghe bài Trống cơm, dân ca đồng bằng Bắc Bộ. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Hãy kể tên những bài dân ca mà em biết. 


2. Học thuộc bài Cò /đ. 


21 


—' ÔN TẬP BÀI HÁT : CÒ LẢ 
¿TIẾT={ TẬP ĐỌC NHẠC : TĐN SỐ 4 


1. Ôn tập bài hát : Cò Iđ 
— Bài này gồm 2 phần : 
Phần xướng : một em hát '*Cøn cò ... ra cánh đồng”. 
Phần xô : tất cả hát “7 ình tính tang ... nhớ hay chăng”. 
— Bài hát có thể hát với câu thơ lục bát khác, ví dụ : 
Trên trời có đám máy xanh 

ở giữa mây trắng xung quanh máy vàng. 
2. Tập đọc nhạc 
— Luyện tập cao độ : 


———_——. 


~ Luyện tập tiết tấu : 


KdadldlddldldA4ldl4dlảl 


TĐN SỐ4: Cơ cfliimn rỉ 


Đô — Rê Mi con chỉm rừ. 


§ Mi Pha Xon đi chim "on 

s - e° 2 z „ 2 
Pha — Mi Kê tìm đường về. 

s kú cỏ s 7 7 s ị 
Mi Kê Đô gân bờ hồ. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Tìm trong bài TĐN số 4, chuỗi âm thanh nào đi lên, đi ngang, đi xuống. 
2. Tập hát bài Cò /d và thể hiện một vài động tác phụ hoạ. 


23 


¿TIẾT-Í Lï ÔN TẬP 3 BÀI HÁT : TRÊN NGỰA TA PHI NHANH, 
= KHĂN QUÀNG THẮM MÃI VAI EM, CÒ LẢ 
NGHE NHẠC 


1. Ôn tập 2 bài hát : Trên ngựa ta phi nhanh, Khăn quàng thắm mất vai em 

~ Trình bày 2 bài hát bằng hình thức đơn ca, song ca, tốp ca. 

— Hát kết hợp vận động phụ hoạ. 

2. Ôn tập bài hát : Cò Iđ 

— Hát có phần “xướng” và “xô”. 

— Phần xướng : một em hát “Cøn cò ... ra cánh đông”. 

— Phần xô : tất cả hát “Tình tính tang ... nhớ hay chăng” kết hợp vỗ tay 
hoặc gõ đệm. 

— Có thể hát với câu thơ lục bát khác. 


3. Nghe nhạc 
Nghe bài #u em, dân ca Xơ- đăng (Tây Nguyên). 


£TIẾT:{ 5B HỌC BÀI HÁT TỰ CHỌN 


Bài hát do địa phương tự chọn hoặc bài hát trong phần Phụ lục. 


24 


TIE-16,Ï su 


1. Ôn tập 5 bài hát 


— Em yêu hoà bình 

— Bạn ơi lắng nghe 

— Trên ngựa ta phi nhanh 

— Khăn quàng thắm mãi vai em 
— Cò lả 


2. Ôn tập Tập đọc nhạc 
TĐN số I : 


ñdJlả|g 4 lảÌ 


Đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ đệm theo phách bài TĐN số I. 


TĐN số 2 : 


244l144JddldäÏ 


Đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ đệm theo phách bài TĐN số 2. 


 3111112111J121121 


Đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ đệm theo phách bài TĐN số 3. 


TĐN s 


TĐN số 4: 


Sai lạ [án bá- ma: |cá |3 4 Lai) 


Đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ đệm theo phách bài TĐN số 4. 


$TIẾT:Í Ũ KIỂM TRA HỌC KÌ I 


Le 
SN BÀ - 
k 


26 


¿TIÍ-{ HỌC HÁT : BÀI CHÚC MÙNG  _ 
= MỘT SỐ HÌNH THỨC TRÌNH BẢY BÀI HÁT 


Gfiuic mừng 


Nhạc Nga 
Nhịp nhàng Lời Việt : HOÀNG LẦN 
s—=.—c == =: „—B—m 
Cùng đòn cùng hát vang lừng, họp vào ngày 
T † 
==: RE =:=::.=ẽ=-=: 


Tết từng bừng, nhịp nhàng cùng hát vuỉ bên người thân. 


E===_== ®ẦỒ —m —g R 


; ~=—z 
Nhớ mãi phút giây ớm đêm, sống bên nhau bao bạn hiển, 


I..d 
ø x— 2 
hát lên tình thiết tha lâu bẩn. 


Chúc mừng là bài hát khá quen thuộc đối với người dân Nga. Bài hát có 
giai điệu nhịp nhàng, uyển chuyển diễn tả tình cảm thân thiết, ấm áp của 
những người bạn trong ngày vui gặp mặt. 


27 


MỘT SỐ HÌNH THÚC TRÌNH BÀY BÀI HÁT 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Kể tên một vài bài hát thiếu nhỉ nước ngoài mà em biết. 
2. Học thuộc bài hát Chúc mừng. 


28 


( rfr:20 ÔN TẬP BÀI HÁT : CHÚC MỪNG 
=ị TẬP ĐỌC NHẠC : TĐN SỐ 5 


1. Ôn tập bài hát : Chúc mừng 
— Học thuộc bài hát. 
— Hát đúng giai điệu, lời ca và tập hát diễn cảm. 


2. Tập đọc nhạc 
— Luyện tập cao độ : 


————— 


— Luyện tập tiết tấu : 


©Jl4dldl4AlảJ44läl 


TĐN SỐ §: /(ođ bó ngoan 
(Trích) 
Nhạc và lời : HOÀNG VĂN YẾN 


kủa =: x @ ca 
z 
Hoa nào mẹ yêu nhất, hoa — nào 
" : T 
——===_ 
thơm ngất hương. Hoa nào tươi thấm 
—= 
s 3 ] 
« z __. ø 
nhất, đó là hoa bé ngoan. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Hát thuộc bài Chúc mừng và thể hiện một vài động tác phụ hoạ. 
2. Tập chép bài TĐN số 5. 
29 


áTI 21 HỌC HÁT : BÀI BÀN TAY MẸ 


“Bàn taU Imẹ 
Nhạc : BÙI ĐÌNH THẢO 
Vừa phải — Tha thiết Lời : TẠ HỮU YÊN 


“=====-=.===-= 
= . z 


- ° - L3 
Bàn tay mẹ bế chúng con Bàn tay — mẹ chăm chúng 


uống tay mẹ đun. Trời nóng bức gió từ tay 
_—! 


R h : h 
====_==-===- 
ái 


mẹ con ngủ ngon. Trời giá rết cũng vàng tay 
|mam—| = 


) 
ấm con. Bàn tay mẹ vì chúng con. Từ lay 
2 


H 
KT = =“=== 
-.-=..—= H 


mẹ con lớn khôn Cơn con .. khôn. 


Mẹ là tiếng gọi đầu tiên khi em bé tập nói. Trải qua biết bao gian nan 
vất vả, mẹ đã nuôi nấng, chăm sóc dạy bảo chúng ta nên người. Nhiều bài 
thơ đẹp, bài hát hay đã ca ngợi công ơn của người mẹ. Bài hát Đàn fay mẹ 
là một trong số đó. 

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Học thuộc bài hát Bàn tay mẹ. 


2. Kể tên một vài bài hát viết về tình mẹ con. 


30 


TIẾT? 2 ÔN TẬP BÀI HÁT : BÀN TAY MẸ 
TIẾT: TẬP ĐỌC NHẠC : TĐN SỐ 6 


1. Ôn tập bài hát : Bàn tay mẹ 

— Học thuộc bài hát. 

— Hát đúng giai điệu, lời ca và tập hát diễn cảm. 
2. Tập đọc nhạc 

— Luyện tập cao độ : 


số = : _ = n 


— Luyện tập tiết tấu : 


‡2))12322l2222l2Ì 


TĐN SỐ 6: Ñ(đ @ui 
(Trích) 
Nhạc và lời :LƯU HỮU PHƯỚC 


=s—z- sø—z— 
Nắm tay nhau bắt tay nhau vui cùng vui múa — ca. 


Nắm tay nhau bắt tay nhau vui cùng vui múa đêu. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Nhận xét về sự giống nhau và khác nhau giữa hai khuông nhạc ở bài 
TĐN số 6. 
2. Tập hát bài Bàn tay mẹ và thể hiện một vài động tác phụ hoạ. 


31 


áTI 23 HỌC HÁT : BÀI CHIM SÁO 


Giiun sáo 


Dân ca Khơ me (Nam Bộ) 
9u tần : ĐẶNG NGUYÊN 


ôn, s H==z == cờ P= 


Trong rừng cây - xanh sáo đàa sáo bay Trong rừng cây 
(Trong rừng cây) xanh sáo tìm trái 


Nhanh, vui 


thơm. Trong rừng cây 
+ lam! th== —| 
=“... ==.=..=. 


xanh sáo đùa sáo bay. Ngọt thơm đom boong ơi đàn chữn vui 
xanh tiếng đùa lín lo. Ngọt thơm đom boong ơi, đàn chủm vui 


1 2 
= : 
xạ "—sx. = À . t] 


ke : H bà j4. Trong rừng cây... 


„la, 


Chữm sáo là dân ca của đồng bào Khơmme (Nam Bộ). Bài hát có giai điệu 
vui tươi, nhẹ nhàng, lời ca mộc mạc, giản dị, miêu tả cảnh thiên nhiên tươi 
đẹp của một miền quê. 

Trong bài hát, từ “đom boong” nghĩa là quả đa. 


32 


Bài đọc thêm 
TIẾNG SÁO CỦA NGƯỜI TÙ 


Sơn La chìm trong sương mù. Rừng núi âm u. Nhà tù với những hầm sâu 
dưới lòng đất lại càng âm u hơn, thiếu hắn ánh sáng, thiếu cả khí trời. 

Cuộc sống nơi đây tưởng chừng chỉ có 
roi vọt, xiểng gông và tiếng kêu la rên 
xiết... Có ai ngờ đó đây vẫn vang lên tiếng 
sáo trong trẻo yêu đời. Đó là tiếng sáo của 
Chàng Tiêu — một người tù chính trị. 

Anh Tiêu tham gia Cách mạng trong 
phong trào Thanh niên Cứu quốc, bị thực 
dân Pháp bắt giam cùng các chiến sĩ Cộng 


sản... Sống trong không khí ngột ngạt của 
nhà tù, lại có chút năng khiếu âm nhạc, anh thấy phải đem lại niểm vui cho 
các tù nhân chính trị. Trong khi đi lao động khổ sai, anh đã tìm trong rừng 
những đoạn nứa tốt để làm những cây sáo, thổi cho anh em nghe. Mọi người 
yêu quý anh và rất thích nghe tiếng sáo của anh. 

Ngoài cây sáo ra, anh còn tạo được một dàn nhạc với đàn bầu, đàn tứ, nhị 
và cả băng-giô, vi-ôlông nữa. Toàn là những nhạc cụ do anh em tự tạo. 
'Vất vả lắm ! Phải dùng đến tôn mới gò được khung đàn vi:ô-lông, đàn băng-giô 
cho ban nhạc. Chiều chiều, những tù nhân lại cùng nhau hoà nhạc. Âm thanh 
vang lừng, tiếng trong, tiếng đục làm cho cuộc sống ở nhà tủ sôi nổi hắn lên, 
xua đi những nỗi cực nhọc đau đớn hằng ngày. Âm nhạc tiếp sức cho họ bền 
bỉ đấu tranh với kẻ thù, tin tưởng vào ngày mai tươi sáng. 

Theo Văn Nhân, sách Hát - Nhạc 4, 1994 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Kể tên những bài đân ca Nam Bộ mà em biết. 
2. Hãy nói cảm nhận của em khi đọc câu chuyện Tiếng sáo của người tù. 


33 


r2 ÔN TẬP BÀI HÁT : CHIM SÁO 
t†TIẾT: ÔN TẬP TĐN SỐ 5, SỐ 6 
1. Ôn tập bài hát : Chim sáo 


~ Trình bày bài hát bằng hình thức đơn ca, song ca, tỐp ca. 
~ Hát kết hợp vận động phụ hoạ. 


2. Ôn tập TĐN số 5, số 6 
a) TĐN số 5: 
Ki dd |slsals dða”|d | 
Đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ đệm theo phách bài TĐN số 5. 
b) TĐN số 6 : 


2)23)122)12222|2| 


Đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ đệm theo phách bài TĐN số 6. 


ÔN TẬP 3 BÀI HÁT : 
CHÚC MỪNG, BÀN TAY MẸ, CHIM SÁO 
NGHE NHẠC 


1. Ôn tập 3 bài hát : Chúc ruừng, Bàn tay mẹ, Chỉm sáu 

— Trình bày bài Bàn ray mẹ theo hình thức đơn ca, song ca. hát theo nhóm nhỏ. 
— Trình bày bài Chúc mừng và Chửm sáo bằng cách hát : lĩnh xướng, 
đối đáp, hoà giọng. 

~ Tập hát kết hợp động tác phụ hoạ. 

2. Nghe nhạc 

Bài Lí cây bông, dân ca Nam Bộ. 


34 


-Ẩ HỌC HÁT : 
¿TIẾT:2 BÀI CHÚ VOI CON Ở BẢN ĐÔN 


Cfhi ooi con ở Bẩnu Đôn 


Hơi nhanh — V tí Nhạc và lời :PHAM TUYÊN 


SE EEI====== 


wø, 


Chú vơi con ở Bản Đôn. Chưa có 

(Chú) voi con thật là khôn. Quen thiếu 
ki == KƯÀ NI 
sâu „ ¬ E ø— ”.-...r. ——' Ea =: 


ngà nên còn mẻ con. Từ rừng già chú đến với người. Vẫn ham 
nhỉ khắp vàng Bản Đôn. Đâu gội gù, đưa vẫy cái vòi. Khéo đụng 


=: : 


hs... . 
XS NI G7 
ăn - với lạc ham chơi. Voi con ơi! Voi con 
đưa theo nhịp chiêng vui. Voi con ơi! Voi con 
T = 
x—=  “— —=—===—=_-= 
ơi! Mau lớn nhanh có đôi ngà !2. Có sức 
đi! Mau lớn nhanh có thân mình to. Khắp chốn 
] nh hy Bì 5 ì k 
<<.“ =“= 


Äđi khấp miên rừng xa Kéo gỗ cho buôn làng các 


Tây Nguyên cân nhiêu voi Góp sức xây buôn làng đẹp... 


35 


Bản Đôn là một địa danh ở phía Tây tỉnh Đắk Lắk (Tây Nguyên), từ xa 
xưa nơi đây có nghề thuần dưỡng voi rừng để phục vụ đời sống của 
nhân dân. Chú voi con trong bài hát của nhạc sĩ Phạm Tuyên thật dễ thương 
và gần gũi với các em nhỏ. 


Bài đọc thêm 


THỜI NIÊN THIẾU CỦA SÔ-PANH 


Frê-đê-rích Sôpanh - nhạc sĩ thiên tài người 
Ba Lan sinh năm 1810 ở ngoại ô thành phố 
Vác-sa-va và mất năm 1849 tại Pari, nước 
Pháp. Cuộc sống của Sô-panh tuy ngắn ngủi 
nhưng ông đã để lại cho đời nhiều tác phẩm 
âm nhạc nổi tiếng. 


Sô-panh bộc lộ tài năng âm nhạc từ lúc 
còn nhỏ, lên ba tuổi đã nhớ và đàn được 
những bản nhạc mà người mẹ thường 

chơi. Tám tuổi, Sô-panh có khả năng biểu 
diễn xuất sắc trước công chúng và sáng tác 
ˆ” những bản nhạc nổi tiếng. Từ đó, cậu được coi 
là thần đồng âm nhạc. 


36 


Sống trong ngôi nhà rộng rãi nên gia đình Sô-panh cho một số học sinh 
cũng trạc tuổi cậu ở trọ. Bọn trẻ đến từ các vùng lân cận và theo học ở thủ 
đô Vác-sa-va. Các buổi tối, Sôpanh thường cùng mẹ chơi đàn cho bọn trẻ 
này thưởng thức. Nhiều buổi cậu đàn các bản dân vũ để chúng nhảy múa. 
Lần khác, cậu lại kể những câu chuyện tự sáng tác rồi dùng đàn pi-a-nô diễn 
tả nội dung câu chuyện. 

Một hôm, bọn trẻ nô đùa, nghịch ngợm, làm xáo động căn nhà vốn yên 
tĩnh. Muốn bọn trẻ lặng yên, Sô-panh liền kể câu chuyện về một bọn cướp 
hung ác. Chọn ngôi làng yên bình, bọn cướp tấn công và đốt phá rất tàn bạo. 
Những thanh niên trong làng dũng cảm chiến đấu chống lại, bọn cướp thua 
và phải tháo chạy. Chúng chỉ còn con đường duy nhất là trốn vào một hang 
sâu dưới chân núi. Trong hang tối tăm, lạnh lẽo, đó đây ẩn hiện những hình 
thủ kì dị. Bọn cướp vừa đói vừa mệt, lăn ra đất rồi nhanh chóng ngủ thiếp 
đi. Đến cao trào câu chuyện, Sôpanh đùng đàn miêu tả khung cảnh dưới 
hang sâu bằng những âm thanh run rẩy. Thính giả như nghe thấy tiếng thầm 
thì của khu rừng đại ngàn, làn gió rì rào xao động thổi ngoài cửa hang, tiếng 
kêu rả rích của côn trùng và tiếng ngáy đều đều của bọn cướp. Cuối cùng thì 
không chỉ bọn cướp mà những người nghe chuyện cũng bị tiếng đàn ru ngủ 
lúc nào không hay. Đến đây, Sô-panh rón rén ra khỏi phòng tìm bố mẹ rồi 
chỉ cho họ thấy cảnh tượng khác thường ấy. Cậu trở lại bên cây đàn và bấm 
mạnh hai tay xuống hàng phím. Âm thanh vang lên chói tai, bọn trẻ giật 
mình tỉnh giấc. Trước những khuôn mặt còn ngơ ngác, Sô-panh nhẹ nhàng 
kể tiếp, cậu nói đó là tiếng sét đánh xuống cây cổ thụ, làm nó gẫy gục, lấp 
kín cửa hang. Ri trận mrra đữ đội đổ xuống, nước ngập đầy hang, bọn ctrớp 
không còn đường ra nên bị chết đuối hết. 

Câu chuyện và cách kể độc đáo của Sô-panh đã in sâu vào trí nhớ của 
nhiều người từng sống trong ngôi nhà đó. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Học thuộc bài Chú vơi con ở Bản Đôn. 
2. Bản Đôn là địa danh thuộc tỉnh nào ? 


37 


¿nft:27 ÔN TẬP BÀI HÁT : CHÚ VOI CON Ở BẢN ĐÔN 
= TẬP ĐỌC NHẠC : TĐN SỐ 7 

1. Ôn tập bài hát : Chú voi con ở Bản Đôn 

Trình bày bài hát bằng hình thức đơn ca, song ca, tốp ca. 


2. Tập đọc nhạc 


— Luyện tập cao độ : 


-——..ÔỎ 


— Luyện tập tiết tấu : 


2)J2}3141122121 


TĐN SỐ7: Đồng hía bôn sông 


„ ° bã c2 
Mùa lúa chín vàng, đàn chỉm hót ĐaHE. 


h 
s ® .ˆ ®: ø ba mi | ” ¬ =' | 


“ 
Trong nắng mãi hồng có tiếng ai hát trên — đồng. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Đọc nhạc và tập hát lời bài TĐN số 7. 
2. Tập chép bài TĐN số 7. 


38 


—É HỌC HÁT : 
¿TIẾT:2 BÀI THIẾU NHI THẾ GIỚI LIÊN HOAN 


Tiiiếu nữ tế giới lên fioan 


Vui — Nhịp nhàng Nhạc và lời :LƯU HỮU PHƯỚC 


l L4 

Ngàn dặm xa khôn ngăn anh em kết đoàn. 
Vàng, đen, trắng, nước da không chia tấm lòng. 

F" ai 
° „——.: .—= Bù ø ø—# 
Biên giới. sâu khôn ngăn mối dây thân tình, Loài giặc 
Cơn chiến chỉnh khôn ngăn chúng ta trao tình. Cùm hoặc 
„_e 8 —z—® ==:r: „ 
kia, khôn ngăn tình yêu chúa chan, của đoàn thiếu 
gông khôn ngăn đoàn ta ÓC mong mỘt ngày sáng 


.—z =—=: ÿ § ” „z—# 
nhỉ hằng mong yên vui thái bình. na. 
tươi cùng nhau liên hoan thải bình. Vui liên 


: ® 7 
==-= f : 
hoan thiếu nhỉ thế giới. Ta ca hát vang , niêm 
E====— ==—= =— 
vụ. Ca vang lên vang lên tay nắm tay qua biển 
——P—¬——7p = 


núi. Trông tương lai tươi sáng tiến lên theo nhịp 


đời. Vang — khúc ca yêu đờ TT” 


39 


Dù sống ở đâu trên trái đất, cuộc sống của các em nhỏ luôn hồn nhiên và 
trong sáng. Trong những ngày hội vui, tuy khác nhau về màu đa và tiếng nói 
nhưng các em cùng nắm chặt tay nhau trong tình thân ái, kết đoàn. 

Bài hát Thiểu nhỉ thế giới liên hoan của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước là một 
trong những bài hát hay nói về tình hữu nghị của trẻ em trên toàn thế giới. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Học thuộc và tập trình bày bài Thiếu nhỉ thế giới liên hoan. 
2. Em hãy kể tên một vài bài hát của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước mà em biết. 


40 


‡ TiẾt-2 ÔN TẬP BÀI HÁT : 
= THIẾU NHI THẾ GIỚI LIÊN HOAN 
TẬP ĐỌC NHẠC : TĐN SỐ 8 


1. Ôn tập bài hát : Thiếu nhỉ thế giới liên hoan 


Trình bày bài hát bằng 
hình thức hát theo 
nhóm nhỏ kết hợp 
động tác minh hoạ. 


2. Tập đọc nhạc 


— Luyện tập cao độ : 


mm 


_133»221JJI12222171 


TĐN SỐ 8: ÖÖâu rời tanfi 
(Trích) 
Nhạc và lời :NGUYỄN VĂN QUỲ 


@ —} = s—=s 

2 

Em yêu màu cờ xanh xanh, yêu cánh chữn hoà bình. 
„«—®—øg ]— «—e 2 Ẵ 


s 
Em cất tiếng ca vang vang vui bước chân tới trường. 
41 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Học thuộc hai lời bài 7 hiếu nhỉ thế giới liên hoan. 
2. TĐN số 8 và ghép lời. 


TI =Ị ÔN TẬP 2 BÀI HÁT : CHÚ VOI CON Ở BẢN ĐÔN, 
$TIẾ THIẾU NHI THẾ GIỚI LIÊN HOAN 


Ôn tập 2 bài hát : Chú vơi con ở Bản Đôn, Thiết nhỉ thế giới liên hoan. 
~ Trình bày hai bài hát bằng hình thức đơn ca, song ca, tốp ca. 
— Hát kết hợp vận động phụ hoạ. 


42 


Bài đọc thêm 


NGHỆ SĨ NHÂN DÂN ĐẶNG THÁI SƠN 


Đặng Thái Sơn sinh ra và lớn lên 
trong một gia đình có truyền thống 
âm nhạc. Cha của Đặng Thái Sơn là 
nhạc sĩ Đặng Đình Hưng, mẹ là 
Nhà giáo Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú 
Thái Thị Liên, nguyên Chủ nhiệm 
khoa đàn pianô Nhạc viện Hà Nội. 
Bà đã dạy Đặng Thái Sơn học đàn từ 
lúc 4-5 tuổi. Nghệ sĩ Đặng Thái Sơn 
từng là học sinh của Trường Âm nhạc 
Việt Nam (nay là Nhạc viện Hà Nội). 

Trong thời kì kháng chiến chống Mĩ 
cứu nước, Trường Âm nhạc Việt Nam 
phải sơ tán về nông thôn. Biết bao 
nhiêu khó khăn, thiếu thốn, vất vả 
trong thời chiến tranh nhưng Đặng Thái Sơn đã vượt qua tất cả. Sau đó, 
nghệ sĩ được đào tạo tiếp ở Nhạc viện Traicốp-xki, Mátxcơ-va. Từ đây 
Đặng Thái Sơn được chọn đi dự cuộc thi biểu diễn âm nhạc quốc tế mang 
tên nhạc sĩ Sôpanh ở Ba Lan năm 1980. Cuộc thi cứ 5 năm tổ chức một lần. 
Đặng Thái Sơn là người châu Á đầu tiên đoạt giải nhất ở cuộc thi này. 


Năm đó, nghệ sĩ vừa tròn 22 tuổi. 

Cho đến nay, Đặng Thái Sơn đã đi biểu diễn và giảng dạy ở nhiều nước. 
Ở đâu, tiếng đàn của nghệ sĩ cũng làm rung động hàng ngàn trái tim 
những người yêu âm nhạc trên thế giới. Nhà nước Việt Nam đã trao tặng 
Huân chương Lao động Hạng Nhất và danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân cho 
Đặng Thái Sơn. 


43 


$TIT- 31 ÔN TẬP 2 BÀI TĐN SỐ 7, SỐ 8 


1. Ôn tập 2 bài TĐN số 7, số 8 

~— Đọc nhạc và hát lời bài TĐN số 7 kết hợp gõ đệm theo những cách đã học. 
— Đọc nhạc và hát lời bài TĐN số 8 kết hợp gõ đệm theo những cách đã học. 
— Tiết tấu sau đây có trong bài TĐN số mấy ? 


2J}2)1)222|132212Ì 


— Hãy gõ lại tiết tấu trên và đọc nhạc. 


2. Nghe nhạc 
Nghe băng, đĩa một số bài hát đã học trong chương trình. 


Lãi I32 HỌC BÀI HÁT TỰ CHỌN 


Bài hát do địa phương tự chọn hoặc bài hát trong phần Phụ lục. 


¿T34 : đã ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA 


1. Ôn tập 5 bài hát 
— Chúc mừng 
— Bàn tay mẹ 
— Chim sáo 
— Chú voi con ở Bản Đôn 


— Thiếu nhỉ thế giới liên hoan 


2. Ôn tập Tập đọc nhạc 


0E )1424)13 L4 41x #®l jÍ 


Đọc nhạc, hát lời kết hợp gð đệm theo phách bài TĐN số 5. 


me} J|292J12222111 


Đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ đệm theo phách bài TĐN số 6. 


H8 #lj[j@#ljÍl 


Đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ đệm theo phách bài TĐN số 7. 


TẾ đt 2 212] 


Đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ đệm theo phách bài TĐN số 8. 


$TẾT-38 KIỂM TRA HỌC KÌ II 


46 


PHỤ LỤC 


MỘT SỐ BÀI HÁT DÙNG ĐỂ BỔ SUNG, THAY THẾ 
HOẶC DÙNG CHO NGOẠI KHOÁ 


—Vâng trăng cổ tích (Nhạc : Phạm Đăng Khương - Lời : Thơ Đỗ Trung Quân) 
— Em hát gọi Mặt Trời (Nguyễn Thuý Liễu) 

— Khăn quàng thắp sáng bình mình (Trịnh Công Sơn) 

— Tổ quốc tin yêu chúng em (Hoàng Hà) 

— Biển quê em (Dân ca Nam Bộ) 

~ Giấc mơ của bé (Xuân Giao) 

— Mùa xuân về (Dân ca Dao) 


47 


âng trăng cổ tícfi 


Nhạc : PHẠM ĐĂNG KHƯƠNG 


Vừa phải — Nhí nhẳnh Lời : Thơ ĐỖ TRUNG QUẦN 
: = 3 ˆ P*?———= 
rh=g— se” S==. 


Một vâng trăng — tổ treo trên đỉnh 
(Một) đèn chữn nhỏ chủ trăng giữa 


” Ý=== . = 


mời. = Bay về — đâu thể đàn cò Su 
tời Biết bao giờ nhỉ: Cội được - xuống 
| —==-=_=-=-=. + 8 
ơi. Bà øi chú Cuội cô 
chơi. 
—¬ 
s‹ —=—. ' ——. ø—P 8 35—>. 
nhớ — nhà không ? Sao như châu thấy, s40 
$ —===== 
như  chấu thấy chú đang xuống trần. 
án 


đa. Cuội ơi em hỏi trăng non hay già? Nghìn 


==:===.—====== 


năm rồi nh bên gốc cây äa CHộỘI ơi em 
__1 J1 b 


: ¬—— & 
hỏi trăng non hay già? Một... ... già. 


48 


'Em liát gọi “Mặt Trời 


Phong cách Tây Nguyên Nhạc và lời : NGUYỄN THUÝ LIỄU 


IE=- == 
ba P s s -> e° „.—g- 
8Ì — Mặt Trời lên cho mùa 


Em hát ọ ệ 
&= -° : =— - Bì “—j„— g8. 
Mặt Trời 


xuân vê trên cánh đổng Em hái gọi 
= =.==-- 
==== = —= = 


lên cho cây lúa mau trổ bông Em hật qua bao đổi 


⁄ l ¬—⁄ 
nương hoà tiếng chiêng với tiếng công Lúa theo chân người 


đến nghe buôn làng mở hội ngày mà TT 


† 


®giăn quảng tấp sáng bìnH mùmi 


Nhịp nhàng — Vui tươi Nhạc và lời : TRỊNH CÔNG SƠN 


À 
á* TT HH nẽ ốm. = ki 


Y } ” «° 
Kia có côn chim non, chỉm chơi ở sân trường. 


= 

n đi ——@ „.% r3 -ø, † 

Ô chú chữm xinh đẹp hót chào mùa — xuân. 
L 


r « 
Kìa các lã thơ ngây, em luôn cùng kết đoàn. 
s „-eT_—ỹ =—* = 
TÀ Hư em đã thuộc năm Fkh Bác ạy. Học 
* R 
m„—x—# ; ®1—xˆ „m 1 s = 


ho ngoan lớn cho nhanh Bay vào đời xây dựng, Rèn 
„—g—Ÿ m) ; ; —m „. .= “.¬ 
đôi tay chắc đổi chân lao động là vinh quang. 
t ø —}L.—m ì „ =_ 
Kia các êm xinh xinh  Chản bước vội đến trường. 
tử k R e—¬ 
=====-==-==== 
từng chiếc khăn em quảng thắp đỏ bình minh. 

Š HE ==m—== z s=. 
3 ĐC cánh tay măng non. Đang xây ngày mai hông. 


———=== ø ] 


- 
vọng Việt Nam. 


® ø 
Đoàn thiếu nhì em là hi 
50 


'Tổ quốc tin yêu cfng em 
Vui — Tự hào Nhạc và lời :HOÀNG HÀ 
xá ——E——==- 
“ rx rx 
Cờ — Đội bay dưới trời nước Nam đây 
(đừng lời) Bác sớm chiêu đt em từng 
ị — ”= : „ 
+ ta HE 


ánh nắng, trông vời Tổ quốc biết bao tình thấm. Từng mâm 
lời Tổ quốc xiết bao trìu mến. 


bước tiến, nh 


Từ tuổi 


=—==. 


=== 


xanh vươn trên non 
thơ mang sâu công 


sông đất Việt là được 
ơn Bác Hồ, nguyện vượt 


mang tỉnh hoa cha 
lên mai sau giương 


" À 
h2 == = Sẽ <3 £ E s = 
sẻ. 7 
ông bất diệt, Đội ta như bình mình cùng đi dưới cờ Đảng 
cao lá cờ Việt Nambao vẻ vang, Tổ quốc trao cả lòng 
1 
——————==— 
quang vinh Đi Thiếu niên tiên phang Hỗ Chí 
tin yêu Đội Thiếu niên tiên... 
8 
b— = : = 
tE—== ===:= 
—. „'ˆ ¬—— 
Minh. Từng lời... 


..phong HÀ Chí Minh. 


$I 


“Biển quê em 


Dân ca Nam Bộ 
Kí ám :LƯ NHẤT VŨ 


Hồ hởi — Dôn dập Lời mới : LÊ GIANG 


Imaai 
Biển xanh ừn bóng bầu trời 
Biển xanh nhụ hát ngàn lời 
Hải âu từng cánh ngàn trùng 
IEEs=.i À À hÀ—E¬ = Ị | 
xanh Sóng biển xô như gọi tuổi thơ. Tung tăng 
ca. Gió nổi lên theo nhịp biển reo. lăn tăn 
x4. Cánh hải âu bay liệng biển khơi Mang bao 
>> E 
lượn sống tràn bờ biển. Con buổm nhỏ 
đợt sóng tràn bờ biển. Con còng nhỏ 
hẹn ước đường làng nhỏ. Ngôi trường nhỏ 
Kc, : Ƒ +— z 
mang ngược gió sống lại đánh. Sống trào 
xây bóng cát sóng lại đánh. Tiếng cười 
theo nhịp sống gió gọi gió. Hát mừng 
R xnn k 
$ “—======.-.ẽ=-.— 
tràn tình quê gi mát đưa xao động Móc mơ. 
tràn lòng em lấp lánh vai xa ngọn hải đăng. 
bâu trời xanh cất cánh bay dang rộng cánh chỉm. 


32 


Giấc mơ của bé 


Vữa phải Nhạc và lời : XUÂN GIAO 


>>," " li 
= Ì YV——*® sẻ c= 
Trời thu trong xanh xanh ngoài của sổ. Bé nằm bé 


s. + ° == : = 


..) Phải chăng trong 


ngủ. sao đôi môi mừn cười. (Nhạc 
esi 
> =.- h 


s .—e®ịj: =i E = = 
mở em đang mơ thấy bao trò vui mới đêu dành cho 


.-.e.e—xg TƯ R= ¬ 


* 


s“—g—g 
«7z 
em. Con voi đánh trống, con gấu thổi kèn, bóng bay xanh 


./ 
dỏ bay dây quanhem. Giấcmơ nho nhỏ cho môi em 


3 


“Mùa xuân 0ê 


Dân ca Dao 
Ghi âm : NGUYÊN ĐÌNH PHÚC 
Nhịp nhàng Đặi lời : PHÙNG LÊ - NÔNG VIẾT TOẠI 


1ˆ =—————— ===—= 


Mùa xuân về mùa xuân về đổi mương hoa thắm 
Mừng cuộc đời mừng cuộc đời vì từ nay ấm 


z'ERh—=a 


rI a _—ø e.—ư = œ s s 
tươi đổi nương hoa thấm tươi Ta hất mừng lúa ngô đây 
H6 vì lề nay ấm no. Xuân mới về thắm tình bản 


—. hì ) hì _= E: 8¬ 

= - s Ko = + = ì y xe. ÿ Es‡ 
nhà, hương lúa càng thắm tình bản mường. Tiếng chim rừng líu lo. 
mường, con chim rừng nó gọi làm mùa. Cuốc vun trồng sắn khoai. 


__ s“—Ph # s ” mộ PM 


HÁ ca rằng núi xanh Khắp bản thôn nhắc nhớ 
Ảnh mắng hông sáng tươi. Khấp đổi nương thấm tình 


EE===..-—==== 


nhau chúng ta đoàn kết. Mô hôi đẫm nương đổi ngất 
thương cuộc đời đổi mới. Mô hôi đẫm nương đổi ngát 


LEEE, = 
' ho mpiErbprieerrrl 


%4 


... = 
xanh cuộc đời. Đàn chim hót ca mừng bốn mùa tươi vui. 
xanh cuộc đời. Đàn chim hót ca mừng bốn mùa tươi vui. 


Tiết I 
Tiết 2 
Tiết 3 
Tiết 4 
Tiết 5 
Tiết 6 
Tiết 7 
Tiết § 
Tiết 9 
Tiết I0 
Tiết II 
Tiết I2 
Tiết 13 
Tiết 14 


Tiết l5 
Tiết l6, 17 
Tiết I§ 
Tiết 19 
Tiết 20 
Tiết 2I 
Tiết 22 
Tiết 23 
Tiết 24 
Tiết 25 
Tiết 26 
Tiết 27 
Tiết 28 
Tiết 29 
Tiết 30 
Tiết 31 
Tiết 32 
Tiết 33, 34 
Tiết 35 
Phụ lục 


MỤC LỤC 


Ôn tập 3 bài hát và kí hiệu ghỉ nhạc đã học ở lớp 
Học hát : Bài Em yêu hoà bình 


Ôn tập bài hát : Bựn ơi lắng nghe. Giới thiệu hình nốt trắng. Bài tập tiết tấu 
Tập đọc nhạc : TĐN số 1. Giới thiệu một vài nhạc cụ dân tộc 
ập 2 bài hát : Fưn yéu hoà bình, Bạn ơi lắng nghe. Ôn tập TĐN số 
ọc hát : Bài Trên ngựa ta phí nhanh............ 
Ôn tập bài hát : Trên ngựa ta phỉ King Tập đọc nhạc ; TĐN số 2 
Học hát : Bài Khăn quảng thắm mãi vai em... 
Ôn tập bài hát : Khăn quàng thắm mãi vai em. 
Học hát : Bài Cô ld. 
Ôn tập bài hát : Cò 1d. Tập đọc nhạc : TĐN số 4.. 


Ôn tập.... 

Kiểm tra học kì 
Học hát : Bài Chúc mừng. Một số hình thức trình bày bài hát 
Ôn tập bài hát : Chúc mừng. Tập đọc nhạc : TĐN số 5 
Học hát : Bài Bàn #ay mẹ.... 
Ôn tập bài hát : Bàn /qy mẹ. Tập đọc nhạc ; TĐN số 6 
Học hát : Bài Chứn sáo 
Ôn tập bài hát : Chim sáo. 
Ön tập 3 bài hát : Chúc mừng, Bản tay mẹ, Chỉm sáo. Nghe nhạc. 
Học hát : Bài Chú voi con ở Bản Đôn 
Ôn tập bài hát : Chú voi con ở Bản Đón. Tập đọc nhạc : TĐN số 7 
Học hát : Bài Thiếu nhỉ thế giới liên hoan..... 
Ôn tập bài hát : T hiết nhỉ thế giới liên hoan. Tập đọc nhạc : TĐN số 8 
Ôn tập 2 bài hát : Chú voi con ở Bản Đôn, Thiếu nhỉ thế giới liên hoan 
Ôn tập 2 bài TĐN số 7, số § 
Học bài hát tự chọn 


Ôn tập và kiểm tra 
Kiểm tra học kì II. 


Một số bài hát dùng để bổ sung, thay thế hoặc dùng cho ngoại khóa..... 


Chịm trách nhiệm xuất bản 
Chủ tịch Hội đồng Thành viên NGUYÊN ĐỨC THÁT 
Tổng Giám đốc HOÀNG LÊ BÁCH 


Chịm trách nhiệm nội dung 
Tổng biên tập PHAN XUÂN THÀNH 


Biên tập lần đầu : 
BÙI ANH TÚ 
Biên tập tái bản : 
LÊ THỊ HỒNG VÂN 
Biên tập kĩ thuật : 
THANH LONG 
Biên tập mĩ thuật và trình bày bìa : 
MẠNH DỨA 
Minh hoa : 
LÂM THAO 
Sửa bẩn in : 
LÊ THỊ HỒNG VÂN 
Chế bản : 
CÔNG TY CỔ PHẦN MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG 


56 


ÂM NHẠC 4 
Mã số : 1H406T8 


In bản, (QĐÐ._) khổ 17 x 24 cm. 
Đơn vị in : 
Địa chỉ 
Cơ sở in : 
Số ĐKXB : 02 - 2018/CXBIPH/139 - 932/GD. 

Số QĐXB : /QÐ - GD - HN ngày ... tháng ... năm 201 
In xong và nộp lưu chiểu tháng ... năm 201 

Mã số ISBN : 978 - 604 - 0 - 00052 - 1 


HUÂN CHƯƠNG HỒ CHÍ MINH 


SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4 


. TIẾNG VIỆT 4 tập một, tập hai) 
. TOÁN 4 

. KHOA HỌC 4 

. LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 4 

ÂM NHẠC 4 

. MĨ THUẬT 4 

. ĐẠO ĐỨC 4 

. KĨ THUẬT 4 


œ@ xM œ Ơ + @ N6 ~ 


mã vạch f 


Tem chống giá GIẢ toan 


